Lý do khách hàng nên lắp thiết bị Camera 
trong nhà 360 Viettel 


Giới Thiệu Thiết Bị Camera 360 Trong Nhà Viettel Là một công ty viễn thông quân 
đội lớn hàng đầu tại Việt Nam, Viettel đã cho ra mắt thành công sản phẩm camera 
giám sát Home Camera Viettel mang đến nhiều ưu điểm vượt trội cho người dùng 
như: tính bảo mật cao. Một số tính năng cao cấp, hiện đại như thiết lập hàng rào - 
nhận báo động khi phát hiện đột nhập, phát hiện chuyên động, phân biệt chuyên 


động của người và vật. 


CAMERA TRONG NHÀ 
360° VIETTEL 


Đàm thoại 2 chiều trực tiếp 
c # = Theo dõi chuyền động thông minh 
MẠT TRƯỚC MẠT SAU Phạm vi quan sát lên tới 10m 


THIẾT BỊ GIÁM SÁT GIA ĐÌNH Q' 1800.8168 «ẽn cao 
THÔNG MINH MỚI NHẤT CỦA VIETTEL 


vietteL 


telecorn 


Home Camera Viettel hiện đang cho ra mắt 2 siêu phẩm đó là Camera ngoài trời và 
Camera 360 trong nhà. Sản phẩm camera Viettel 360 trong nhà sẽ ghi lại toàn bộ các 
sự kiện, hoạt động diễn ra trong ngày với độ phân giải rõ nét, mượt mà; hình ảnh, 
video chất lượng full HD... chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách 


hàng. 


Vậy camera 360 trong nhà có ưu điểm gì nổi bật mà khiến người dùng yêu thích đến 
vậy? Mời các bạn cùng theo dõi dưới đây! Lý Do Khách Hàng Nên Sử Dụng Camera 
360 Trong Nhà Viettel Hầu hết các gia đình ngày nay thích lắp đặt camera 360 độ 
trong nhà. Không khó để nhận thấy sản phẩm này được cung cấp bởi các đơn vị ở 
nhiều ban ngành khác nhau. Vậy tại sao khách hàng lại chọn sản phẩm camera 360 
độ trong nhà Viettel của chúng tôi? Dưới đây là 5 lý do và 5 tính năng nỗi bật giúp 
nó trở thành “người bạn đồng hành” tuyệt vời trong ngôi nhà của bạn! tuyệt đối an 
toàn Tính năng bảo mật riêng tư tuyệt đối giúp bạn yên tâm hơn vì không bị ảnh 
hưởng bởi tin tặc hay các tần số khác. Mang đến cho bạn và gia đình những trải 
nghiệm tuyệt vời nhất. Camera 360 Trong nhà Viettel chỉ cho phép người có tài 
khoản VHome dễ dàng xem và điều chỉnh camera. 

Vì vậy, nếu bạn không có tài khoản, sẽ không ai có thể đột nhập và xem camera 
trong nhà bạn. đối thoại trực tiếp hai chiều Đàm thoại 2 chiều là một trong những 
tính năng nỗi bật của sản phẩm Camera 360 Trong Nhà Viettel. Nó cho phép bạn trò 
chuyện và kết nối với những người thân yêu tại nhà một cách dễ dàng và thoải mái. 
Lưu ý cho tính năng này tương tự như phiên bản webcam trên máy tính hoặc camera 
trên điện thoại. Lắp đặt camera 360 độ Viettel trong nhà sẽ mang đến cho bạn những 
trải nghiệm tuyệt vời và hữu ích như thế nào? Vừa quan sát quá trình chơi và học 
của trẻ, vừa kịp thời dặn dò trẻ học bài theo thời gian quy định, dừng chơi những trò 
chơi không phù hợp. Không cần lo lắng về người già hay người bệnh nặng, người ta 
có thê dễ dàng tâm sự hay hướng dẫn kịp thời. Tự động xoay và theo dõi chuyển 
động Nó sẽ giúp đảm bảo an ninh cho ngôi nhà của bạn đạt hiệu quả tối đa nhờ chức 
năng tự động quay vòng vả theo dõi chuyển động của người lạ. 

Khi bật chức năng nảy, camera sẽ tự động phát hiện chuyền động, chủ động xoay 
camera về nơi phát hiện có chuyển động bất thường và gửi cảnh báo đến thiết bị 
(smartphone, máy tính bảng, laptop có kết nối Internet của bạn). Chính vì sự tiện 


dụng của chức năng này mà bạn sẽ yên tâm hơn khi đi công tác, du lịch cùng gia 


đình hay khi thường xuyên vắng nhà. Góc nhìn có thể đạt tới 360 độ và trường nhìn 
có thể đạt tới 10m Với thiết bị camera xoay 360 độ trong nhà sẽ giúp bạn dễ dàng 
quan sát không gian diện tích lớn mà không có ngõ cụt. Ngoài ra, sản phẩm đảm bảo 
phạm vi quan sát lên đến 10m mà vẫn cho hình ảnh, video chất lượng HD rõ nét, 
giúp bạn dễ dàng quan sát các điểm, vị trí, khu vực mong muốn. 


Xem chỉ tiết tại: 


https://viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/5-Iy-do-khach-hanø-nen-su-dunø-thIet-bI- 


camera-trong-nha-360-viIettel/1139668§4 


